NIỀM VUI ĐẦU XUÂN 


Thiền sư Thích Thanh Từ 

Hôm nay là ngày Tết Nguyên Đán, quý Tăng Ni và Phật 
Tử đến đây chúc mừng năm mới và cầu tuổi thọ cho tôi. Vì 
tôi có một chút niềm vui, nên muốn nói chuyện nhiều với chư 
Tăng Ni và Phật tử. Vậy quý vị đứng dậy lễ Tổ chứng minh 
cho, rồi ngồi xuống để tôi tiếp tục nói chuyện nhân buổi đầu 
Xuân. 

Sở dĩ tôi nói có một chút niềm vui là vì một hôm, tôi 
đang ngồi nghỉ ngơi, bỗng dưng tôi nhớ lại câu chuyện thiền 
sư Huệ Hải đến hỏi đạo với Mã Tổ. Khi Huệ Hải đến, Mã Tổ 
hỒi: 

- Ông đến đây cầu việc gì? 

Ngài Huệ Hải thưa: 

- Con đến đây cầu Phật pháp. 

- Kho báu nhà mình không đoái hoài, bổ nhà chạy tìm cái 
gì? 

- Cái gì là kho báu của tôi? 

- Chính là cái ngươi hỏi ta đó. Đó là kho báu của ngươi, 
đâu nhỜ tìm cầu bên ngoài. 

Ngay câu này ngài liền nhận ra kho báu nhà mình, vui 
mừng lễ tạ. Về sau khi giáo hóa đồ đệ, ngài bảo: "Từ khi 
ta xử dụng tự tại, không bao giờ thiếu thốn". 

Khi ấy bỗng dưng tôi tự hỏi: "Mình thiếu thốn cái gì?". 
Rồi tôi cƯỜi. 

Tôi nhớ đến hai thí dụ trong kinh Pháp Hoa. Thí dụ 


chàng Cùng TỬ và thí dụ Hệ Châu. Các đệ tử lớn của đức 
Phật, sau khi ngộ được tri kiến Phật mới trình lên thí dụ 
chàng Cùng tử, để đức Phật ấn chứng. Chàng cùng tử thuở 
nhỏ đã bỏ cha trốn đi lang thang nơi xỨ người, sống chật vật 
nghèo khổ; khi tuổi đã lớn, chàng nhớ đến cố hương, trở về 
tìm cha mẹ. Khi gặp lại cha sống trong cảnh giàu sang quyền 
quý, chàng cùng tử không dám nhìn cha, vì không nhận ra ông 
trưởng giả đầy thế lực là cha mình. Nên chàng cùng tử hoẳng 
sợ bỏ chạy, khiến ông trưởng giả phải khó nhọc sai người đi 
dụ dÕ, sau cùng chàng cùng tử chịu trở về với tự cách làm 
thuê cho ông trưởng giả, chứ không dám nhận mình là con. 
Lần lần về sau, nhờ sự khôn ngoan khéo léo của ông trưởng 
giả, nên sau cùng đến giờ sắp chết, ông gọi người con trai đến 
và hội cả thân tộc lại tuyên bố rằng: "Người này thật là con 
ta, ta thật là cha nó", và trao cả sự nghiệp cho chàng cùng tỬ. 
Từ đó chàng cùng tử mới thấy mình thật là con ông trưởng 
giả và thừa hưởng sự nghiệp của ông cha mình. 

Qua thí dụ trên, chúng ta nhận thấy chàng cùng tử đi 
lang thang, khi trở về không dám nhận cha mình là ông trưởng 
giả, và không dám tự nhận mình là con ông, nên hoảng sợ bổ 
chạy và khi được dụ dỗ mới trở lại. Nếu chàng cùng tử ấy 
khi trở về liền nhận cha mình là ông trưởng giả, cũng như tự 
nhận mình là con ông, thì chắc khỏi bận tâm người cha dụ 
dỗ... 

Đến thí dụ Hệ châu, đây là hình ảnh một người nghèo 
khổ, đói rét về thăm bạn thân, rồi say rượu nằm ngủ. Người 
bạn thương cho anh một hạt châu quý và cỘt trong chéo áo 


của anh, nhưng vì say nên anh không hay biết. Người bạn bận 
việc phải đi, anh chàng say khi tỉnh dậy bèn lang thang xỨ này 
xứ khác, ăn mày đói khổ. Một hôm, người bạn thân gặp lại 
anh đang sống trong cảnh khốn cùng, mới nói: "Ngày xưa tôi 
đã tặng anh một hạt châu quý, giá trị vô lượng và cỘt trong 
chéo áo anh, nếu anh đem ra dùng thì sẽ thành một triệu phú, 
đâu phải sống lang thang đói rét đến hôm nay. Người bạn mới 
chỉ hạt châu cho anh, khi nhận ra hạt châu, anh chàng đói rét 
kia liền hết thiều thốn nghèo khổ nữa. Trong thí dụ trên, 
người nghèo khổ được bạn tặng cho một hạt châu quý, cột 
trong chéo áo (vì ở Ấn Độ dùng y quấn lên mình, không có 
may túi trên y, nên cột hạt châu trên chéo áo). Vì anh chàng 
say sưa không hay biết, quên mình có hạt châu trong chéo áo, 
nên phải sống lang thang vất vả; khi người bạn chỉ, anh nhớ 
lại rõ ràng mình có hạt châu quý, ngay lúc đó anh không còn 
lang thang nghèo đói nữa. Hình ảnh ấy cho chúng ta thấy chỉ 
cần một phen nhớ mình có hạt châu thì thấy hết nghèo, nếu 
quên mình có hạt châu thì thấy mình là kể ăn mày, nhớ mình 
có hạt châu thì hết ăn mày. 

Như vậy, cái giàu sang của chàng cùng tử và của anh 
chàng say đối với cái nghèo của hai người ấy cách khoảng 
bao lâu giữa tỉnh và mê. Ví như anh chàng cùng tử khi gặp 
cha mình nhận ngay cha mình là ông trưởng giả và nhận ngay 
mình là con ông trưởng giả, lúc ấy chưa thay đổi y phục của 
kể cùng tỬ, nhưng còn thấy mình là cùng tử hay không? Và 
anh chàng có sẵn hạt châu trong chéo áo vừa nhớ lại mình có 


hạt châu, lúc ấy tuy còn nón lá, mặc áo rách, nhưng anh còn 


thấy anh nghèo chăng? Cái nghèo của chàng cùng tỬ và chú 
say kia, lỗi tại chỗ nào? ChỉỈ tại quên mình là con ông trưởng 
giả, và chỈ tại quên mình là người có hạt châu. 

Kính Pháp Hoa rất cao siêu, thuộc về Đại thừa đốn ngỘ. 
Đốn nghĩa là nhanh: nhớ mình là con ông trưởng giả, nhớ 
mình có hạt châu, liền thấy mình giàu. Quên mình là con ông 
trưởng giả, quên mình có hạt châu, là kể ăn mày bần cùng. 
ChỉỈ trong tích tắc bỏ nghèo thành giàu, chỈ trong tích tắc 
chuyển mê thành ngộ. Đó là chỗ cao siêu đốn ngộ của kinh 
Pháp Hoa. Đó cũng là chỗ nhận ra kho báu nhà mình của thiền 
sư Huệ Hải. Chỉ ngay câu hỏi của Mã Tổ, trong khoảng tích 
tắc đồng hồ, ngài Huệ Hải nhận ra kho báu nhà mình vốn tự 
đầy đủ, chưa từng thiếu thốn, không phải đi lang thang cầu 
pháp nơi đây nơi khác. ChỈ một phen nhận ra một cách mau 
chóng kho báu nhà mình liền trở thành người giàu có suỐt đời. 
Đó gọi là đốn ngộ, còn quên gọi là mê. Mê lộ quên đường chỈ 
vì quên kho báu của mình, nên chúng ta đi lang thang trong 
luân hồi sanh tử, không biết bao nhiêu kiếp cho đến ngày nay 
tuy đôi lúc tỉnh giác trở về với đạo, nhưng vẫn còn thấy mình 
nghèo thiếu, nên đi học hỏi nơi này nơi kia, tìm cầu bên ngoài, 
nếu nhớ lại thì hết đói khát, thiếu thốn. Đó là tính thần đốn 
ngộ của thiền tông. Trong bài kệ của Lục Tổ rất phù hợp với 
tinh thần đốn ngộ của kinh điển Đại thừa. 

Pháp đốn ngỘ này không có thời gian, như câu chuyện 
nàng Long Nữ là con gái cỦa vua rồng mới tám tuổi mà căn 
tánh lanh lẹ, có trí huệ thấu rõ các pháp. Được ngài Văn Thù 
Sư Lợi hóa đỘ, trong khoảng giây lát, nàng chứng được quả 


Vô thượng Bồ Đề. Ngài Xá Lợi Phật không tin việc này. Vô 
lý, mỘt người phụ nữ thuộc loại súc sanh mà thành Phật. Việc 
này rất khó tin. Nàng Long nữ có một hạt châu quý báu, đem 
dâng đức Phật, Phật liền nhận lấy. Long Nữ nói với tôn giả 
Xá Lợi Phất: "Tôi dâng châu báu, đức Thế Tôn nhận lẫy, việc 
này trong khoảng bao lâu?". Đáp: "Trong chốc lát". Long Nữ 
nói: "Tôi thành Phật cũng nhanh như vậy". 

Thật vậy, nếu chúng ta nhận mình là con ông trưởng giả 
thì trong chớp mắt mình không còn là gả cùng tử lang thang 
đói rét nữa. Nếu chúng ta biết mình có hạt châu trong áo, dù 
có ai chê cười mình là kể ăn mày nghèo khổ, mình vẫn cười 
không hổ thẹn, vì biết mình là cự phú mai kia mà. Nhận rõ 
như vậy, chúng tôi cẳm thấy vui vì năm nay chúng tôi và quý 
vị đều là người giàu có nhất, là những cự phú ngày mai. 

Kinh điển đại thỪa thường hay nói mê và ngỘ nhanh 
như trở bàn tay. Vì sao? Vì mê là chúng sanh, ngỘ là Phật. Hạt 
châu đã sẵn trong chéo áo, chỉ cần nhớ lại mình có hạt châu là 
thành kẻ giàu. Cái nhớ lại chỈ trong khoảnh khắc, không thể 
sánh với thời gian được. Tuy chúng ta chưa bán hạt châu để 
sắm xe cộ, nhà cửa... nhưng chúng ta chắc chắn là không phải 
kể nghèo khổ. Cũng như một phen ngỘ rồi chúng ta là Phật 
tương lai, không còn nghi ngờ gì nữa. NgỘ rồi, chúng ta 
không còn là kể chúng sanh, ăn mày lang thang nữa. Trong nhà 
thiền nói mê là chúng sanh, ngộ là Phật. ChỈ mê và ngỘ thôi, 
cũng như chỈ nhớ và quên thôi, nhớ và quên còn mau hơn cả 
cái tích tắc đồng hồ, không thể tính thời gian được, gọi đó là 
đốn ngỘ, nghĩa là ngộ nhanh không thể lường được.. Mê thì 


Phật làm chúng sanh, quên mình có hạt châu, thấy mình là kể 
ăn mày; ngỘ thì chúng sanh làm Phật, chính kể ăn mày nhận 
hạt châu trong túi áo, thấy mình là tay cự phú. 

Nhưng thử hỏi tại sao chúng ta không giác ngộ mà cứ 
mãi si mê như vậy? Đó là câu hỏi mà người tu hành thường 
thắc mắc. Lỗi tại đâu mà chúng sanh không ngộ, cứ mê hoài? 
Sau đây là câu chuyện của ngài Sa di Cao. Ngài đến thiền sư 
Dược Sơn. Ngài Dược Sơn hỏi: 

- Ta nghe nói ở Trường An ồn ào lắm nhÏ? 

Ngài Sa di Cao trả lỜi: 

- XỨ con an Ổn. 

Qua câu trả lời, chúng ta thấy ngài Sa di Cao giàu phải 
không? Và tại sao giàu? 

Ngài Dược Sơn hỏi tiếp: 

- Ngươi do học kinh mà được hay do thưa hồi mà được? 
Ngài Sa di Cao trả lời: 

- Không do học kinh cũng không do thưa hỏi. 

Ngài Dược Sơn bảo: 

- Những người khác không học kinh, không thưa hỏi, tại 
sao họ không được? 

Ngài Sa di Cao thưa: 

Không phải họ không có, tại vì họ không chịu nhận thôi. 

Chính vì những người khác không chịu nhận cái ấy sẵn 
có nơi mình, nên lắm kể nghèo lang thang, chỉ một phen nhận 
ra, tỪ đó về sau đi, đứng, nằm, ngồi không bao giờ quên, 
không bao giờ thấy mình là kể nghèo đói thiếu thốn nữa. 

Khi nghe hỏi: Trường an ồn náo phải không? Ngài Sa di 


Cao trả lời: XỨ con an ổn. Vậy xứ của ngài là xỨ nào? Vì 
Trường An là kinh đô ồn náo, xứ của ngài Sa di có phải ở 
trong đồng hoang, rừng vắng chăng? Nếu ai chỉ được chỗ ấy 
là biết xứ của ngài. Để chỈ cho người dám chỉ, chúng tôi xin 
dẫn câu chuyện của ngài Qui Chơn. Ngài Qui Chơn đến với 
Tổ Qui Sơn. Tổ hỏi: 

- Ngươi tên gì? 

Đáp: 

- Dạ con tên Qui Chơn. 

Tổ hỏi: 

- Qui Chơn ở chỗ nào? 

Ngài trả lời không được, từ giả Tổ xuống núi. Gặp ngài 

Ngưỡng Sơn đang chăn trâu. Ngài Ngưỡng Sơn hỏi: 

- Sao Thượng tọa lên núi xuống mau vậy? 

- Tại vì cơ duyên không hợp. 

- Vậy Hòa thượng hỏi gì? 

- Hòa thượng hổi tôi tên gì. Tôi nói Qui Chơn. Hòa thượng 

hồi Qui Chơn ở đâu, tôi trả lời không được nên xuống núi. 

Ngài Ngưỡng Sơn nói: 

- Thôi Thượng tọa trở lên thưa rằng con nói được. Hòa 

thượng hỏi ở đâu? Thượng tọa chỈ tai, mắt, mũi, lưỡi, 

thân, ý. 

Ngài Qui Chơn trở lên núi thưa: 

- Con trả lời được. 

Và khi Tổ hỏi Qui Chơn ở đâu, ngài liền chỈ tai, mắt v.v... 

Tổ Qui Sơn liền bảo: 

- Kể nói dối, nói rỗng, đó là lời của thiện tri thức năm 


trăm người. 

Như vậy, Qui Chơn là trở về chỗ ấy, trở về xứ chân 
thật an ổn của ngài Sa di Cao là chỗ đó, chỗ đó lúc nào cũng 
an ổn. Sở dĩ chúng ta không an Ổn là tại trong tâm chúng ta 
lăng xăng, còn ở mắt tai đâu có lăng xăng. Tai nghe tiếng rồi 
tâm chạy theo tiếng, mắt thấy sắc tâm liền duyên theo sắc, 
nên chúng ta mới lăng xăng giao động. Còn tai, mắt có bao giỜ 
lăng xăng đâu. Sống với cái không động tịnh nên bao giỜ ngài 
Sa di Cao luôn luôn được an ổn. Như vậy, khi nhận ra kho 
báu nhà mình thì sung sướng suốt đời, không còn nghèo khổ, 
nếu không nhận ra được thì khi nghe ai nói nơi nào có Phật, 
chúng ta liền chạy đến tìm cầu, không ngờ mình đã vác Phật 
đi cầu Phật. 

Khi nhớ đến những câu chuyện vừa kể trên, chúng tôi 
nhận thấy pháp môn tu thiền của chúng ta theo hai cách thức: 
tạm dùng danh từ là “7 ứoàn phần" và "Tu cục bộ”. Đó là 
điều quan trọng chúng tôi cần nói rõ với quý vị hôm nay. 

1.- Thế nào là tu toàn phần? 

Chúng tôi dẫn lời của ngài Đại An nói với môn đệ: "Tất 
cả các ngươi đều có hòn ngọc quý, thường phóng quang ra 
sáu cửa... gọi là phóng quang tam muội". Như vậy nếu trong 
các động tác hằng ngày đi, đứng, nằm, ngồi, nói, nín, trông, 
nghe... chúng ta đều nhớ được hòn ngọc quý của chính mình 
thường phóng quang ra sáu cửa (không nhớ những trần cảnh 
bên ngoài), đó gọi là tu toàn phần. Tu toàn phần là đồng với 
ánh sáng do hòn ngọc quý phóng ra, không lỆ thuộc vào sáu 
trần, ánh sáng ấy không động, không tịnh, vì vượt ra ngoài 


vòng đối đải động tịnh. Trong quyển "Yếu chỉỈ Thiền tông", 
chúng tôi gọi lối tu toàn phần này là tu nhớ ông chủ. Nghĩa là 
mọi hoạt động đi, đứng, nằm, ngồi, chúng ta hằng nhớ ánh 
sáng của hòn ngọc quý phóng ra sáu cửa, không bao giỜ quên 
việc ấy. Trong nhà thiền gọi đó là tưởng dưỡng thánh thai 
(hay là nuôi lớn thánh thai của chính mình). Tổ Lâm Tế có nói: 
"Tùy duyên tiêu nghiệp cũ (7T»y duyên tiêu nghiệp cñ), nhậm 
vận trước y xiêm (Hồn nhiên mặc áo xiêm)". 

Chúng ta vẫn sống bình thường như bao nhiêu người, 
nhưng nghiệp cũ lần lần lặng bớt. Ăn cơm, mặc áo đều hồn 
nhiên, không có những suy nghĩ lăng xăng chen vào, đó gọi là 
sống với ông chủ. Sống được như vậy gọi là người nhớ, 
người tỉnh. Còn những ai sống chạy theo sáu trần, phân biệt 
sáu trần gọi là người quên, người mê; tỉnh với mê chỉ là sống 
được với ông chủ, hay chạy theo sáu trần. 

Đó là lối tu toàn phần, nói một cách tổng quát nếu muốn 
thực hành, chúng ta phải tu như thế nào? Vọng tưởng chúng 
ta còn quá nhiều, tâm ý cỨ mãi lăng xăng, không hằng sống 
với ông chủ, chúng ta muốn tu toàn phần phải làm sao? Như 
khi chúng ta đang đi, bỗng nhớ lại câu chuyện năm trước, 
chúng ta chỉ cần nhắc lại một câu: "Đi chỉ là đi", những ý 
tưởng lăng xăng liền dừng lại; khi chúng ta đang ngồi chơi, 
vọng niệm chợt khởi, chúng ta liền nhắc: "Ngồi chơi chỈ là 
ngồi chơi". Hoặc khi chúng ta đang làm việc như bửa củi, nấu 
cơm, những ý nghĩ lăng xăng vừa khởi, liền tự nhắc: "Bửa 
củi chỈ là bửa củi, nấu cơm chỉ là nấu cơm", nghĩa là nhắc lại 
những việc mình đang làm, tự nhiên những ý nghĩ lăng xăng 


sẽ dứt hết. 

Cho nên người tu toàn phần phải gan dạ vô cùng, vì 
không thấy ngồi thiền, coi như là ở không, biếng nhác bê trể. 
Nhưng đúng ra, các TỔ khi xưa ít khi ngồi thiền vì các ngài 
sống trong hành động cũng là nhớ, cũng là tỉnh, cần gì ngồi 
thiền. Nhưng riêng chúng tôi vẫn ngồi thiền, vì ngồi thiền có 
lợi tránh được sương gió bệnh hoạn. Nhất là vào buổi khuya 
đầu hôm khi khí trời lành lạnh. Ngồi thiền phải như thế nào? 
Chúng ta ngồi đúng phương pháp, đàng hoàng, mắt nhìn 
xuống vừa tầm, hơi thở điều hòa. Tâm trí lặng lẽ, tỉnh táo, 
vừa dấy niệm liền nhắc: "Ngồi thiền chỉỈ là ngồi thiền", thì tự 
nhiên sẽ thẳnh thơi. Ngồi thiền chỈ chừng ấy việc thôi. Không 
thêm cái gì khác nữa, pháp tu này thật là nhàn hạ. 

Xin nhắc lại, ngoài giờ ngồi thiền, trong hoạt động đi, 
đứng, nằm, ngồi, chúng ta hằng nhớ, đi cầu chỉỈ là đi cầu, đi 
tắm chỉ là đi tắm... không thêm cái gì khác, tu như vậy cả 
ngày chúng ta thấy thẳnh thơi nhàn nhã. Chủ yếu của việc tu 
này chỉ nhớ đừng quên. Nhớ là mình giàu, quên đi thành kẻ 
nghèo. Chỉ chừng ấy việc để Ứng dụng tu trong mỗi trường 
hợp. 

2.- Thế nào là tu cục bộ? 

Tu cục bộ tức là tu một bộ phận, chúng tôi xin dẫn một 
thí dụ để quý vị nhận rõ. Trong kinh Lăng nghiêm, chủ yếu 
đức Phật dạy ngài A Nan ngộ đạo, đến phần đức Phật giải 
thích về thất đại, ngài A Nan liền ngộ và phát thệ nguyện. Sau 
đó ngài A Nan thưa với đức Phật: "Con cũng như kể nghèo 
nàn bỗng dưng được nhà vua tặng cho một ngôi nhà lầu đẹp, 


bây giờ con không biết làm sao mà vào, cúi xin Thế Tôn chÏỈ 
cửa vào ngôi nhà ấy". Đức Phật liền nói pháp môn tu hành 
của hai mươi lăm vị Thánh và cuối cùng Phật bảo ngài Văn 
Thù chọn pháp môn nào phù hợp với căn cơ chúng sanh cõi 
này. Ngài chọn pháp môn "Phản văn văn tự tánh" của Bồ Tát 
Quán Thế Âm làm cửa vào. Đây là một phương tiện rất phù 
hợp với chúng sanh ở cõi Ta bà và ngài Văn Thù dùng pháp 
môn này chỉ dạy cho ngài A Nan tu. Như vậy việc chủ yếu là 
sau khi ngộ đạo rồi phải tu. Ở đây là tu một bộ phận, nghĩa là 
trong sáu bộ phận chỉ lấy tánh nghe để trở về. Vì vậy chúng 
tôi tạm gọi là tu cục bộ. 

Từ trước đến nay, các vị đều tu theo cách "Phẳn văn văn 
tự tánh" thường hay lầm, chính chúng tôi cũng bị lầm. Chúng 
ta cứ nghĩ, nghe lại tánh nghe thì nghe làm sao? Chúng tôi kinh 
nghiệm nhiều lần, nếu ngồi lại nghe cái mình hay nghe một 
lúc sau lỖ tai bắt đầu nhức, có vị nghe trở vô trong, về sau bị 
ran ngực, thổ huyết thành bịnh. Tu lối phản văn như vậy là 
một lầm lẫn quá lớn. 

Phản văn nghĩa là gì? TỪ trước đến giờ cái nghe của 
chúng ta theo âm thanh bên ngoài. Vì cái nghe duyên theo âm 
thanh bên ngoài gọi là túy lưu tức là trôi theo dòng bên ngoài. 
Nếu chúng ta không trôi theo dòng bên ngoài, chỉ nhớ đến tánh 
nghe, gọi là phẩn văn, tức là nhớ lại tánh nghe. 

Tánh nghe như thế nào? Ở đâu? Khi nói nghe lại tánh 
nghe, chúng ta nghĩ là tánh nghe tại lỖ tai, chúng ta nghe một 
lúc lâu lỗ tai bắt đầu nhức. Phải nhớ tánh nghe trùm khắp 
mười phương, vì tánh nghe trùm khắp mười phương không 


kẹt ở lỖ tai nên không bị nhức, không sanh bệnh. 

Phản văn tự tánh tức là nhớ tánh nghe của mình trùm 
khắp mười phương đi, đứng, nằm, ngồi lúc nào cũng như 
vậy, cho đến ngồi thiền cũng nhớ như vậy, không nhớ gì khác 
nữa. Tánh nghe không có tướng mạo, vì không có tướng mạo 
nên không bị hạn chế hay ngăn cách. Chúng ta luôn luôn nhớ 
tánh nghe của mình trùm khắp mười phương, gọi đó là tu 
phần văn văn tự tánh. 

Tu toàn phần hay cục bộ đều là lối tu chung của kinh và 
thiền. Trong kinh dạy Bồ tát Quán Thế Âm đã tu phản văn, mà 
chính tông Tào Động hiện nay cũng đã tu theo lối phản văn 
này. Khi học kinh Lăng Nghiêm, chúng ta cố gắng nhận ra lối 
tu này, do đó mới biết rõ ràng đường lối tu thiền đã được dạy 
trong kinh, nhưng muốn tu như vậy phải ngỘ trước rồi sau 
mới tu. Tu toàn phần hay tu cục bộ chủ yếu ở một chữ nhớ. 
Nhớ thì mình là con ông trưởng giả, là người giàu có, còn 
quên thì mình là gả cùng tử, là kể ăn mày. Chỉ nhớ và quên, đó 
gọi là tinh thần đốn ngộ của thiền tông cũng là cửa đại thừa. 
Chỉ một chữ nhớ thôi là chuyển phàm thành thánh, còn quên là 
đem thánh vào phàm, đốn ngộ là như vậy. 

Dù tu toàn phần hay cục bộ, chúng ta phải đủ lòng tin. 
Đủ lòng tin nhƯ ngài Đại Mai trong câu chuyện sau đây: Ngài 
Đại Mai, sau khi ngộ đạo với Mã Tổ liền lên núi Đại Mai ở 
ẩn. Mã Tổ nghe ngài Ở núi, bèn sai một vị Tăng thăm dò, vị 
Tăng nói: 

- Hòa thượng đến Mã Tổ được cái gì về Ở núi này? 
Ngài đáp: 


- Ta nghe Mã Tổ nói tức tâm tức Phật, ta liền về ở núi 
(tức là ngài nhận ra cái tức tâm tức Phật). 

VỊ Tăng nói: 

- Gần đây Mã Tổ đã dạy "Phi tâm phi Phật". 

Ngài bảo: 

- Ông già mê hoặc người không có ngày thôi. Mặc ông phi 
tâm phi Phật, ta chỉ biết tức tâm tức Phật. 

VỊ Tăng trở về thuật lại cho Mã Tổ nghe, Mã Tổ nói: 

- Trái mai đã chín. 

Tin như ngài Đại Mai là xác tín. Nghĩa là tin một cách 
không lung lay, chính vị thầy đã dạy mình ngộ đạo. Cũng 
chính vị thầy ấy ngày sau dạy khác đi, mà niềm tin của ngài 
vẫn vững chắc không bị lung lay, huống hồ là người nào 
khác. 

Còn chúng ta ngày nay, vì không đủ niềm tin nên hôm 
nay khi nghe ai bảo pháp tu này hay, ngày mai nghe người 
khác bảo pháp tu kia hay, chúng ta liền hưởng ứng nghe theo, 
thật ra chúng ta có tin chi đâu. Chúng ta phẩi tin, phải nhận ra 
cho đúng, không ai làm lay chuyển được, người ấy mới có thể 
tu toàn phần hay cục bộ. Muốn ứng dụng hai pháp tu này, 
phải có lòng tin không lung lay như ngài Đại Mai. Phẩi ngỘ 
đạo rồi, tin như ngài A Nan nhận ra pháp thân trùm khắp 
mười phương. 

Nếu chúng ta chưa được như ngài A Nan và ngài Đại 
Mai, chúng ta phải tu cách nào? Đó là điều chúng tôi cần phải 
chỉ cho quý vị biết rõ. Bây giờ chúng tôi hệ thống hóa lại 
đường lối tu hành từ trước đến nay của thiền viện, để quý vị 


rõ ý nghĩa tu hành của chúng ta như thế nào? 

Các Tăng Ni đến đây nhận sự hướng dẫn của chúng tôi, 
trước hết phải học ba năm. Học ba năm để làm gì? Chủ 
trương của tôi y theo đường lối chư Tổ dạy: "Kiến tánh khởi 
tu", tức là nhận ra bản tánh của mình, rồi sau đó ứng dụng tu. 
Như phần trước chúng tôi đã nói: nhận ra nơi mình có hòn 
ngọc quý phóng ánh sáng ra sáu cửa. Nhận được như vậy rồi 
mới tu toàn phần hay cục bộ, tức là nhận ra được bản tánh 
bất sanh bất diệt của chính mình, sau đó mới Ứng dụng tu. 
Muốn nhận ra bản tánh bất sanh bất diệt chúng ta phải làm 
sao? Khi xưa chư Tổ cho các đồ đệ đi tham vấn khắp nơi, gọi 
là đi tham thiền để một ngày nào phát minh phát ngộ. Nhưng 
ngày nay chúng tôi không có phương tiện như vậy, nên chúng 
tôi dùng phương pháp giảng kinh, luận và sử của các thiền 
sư. Khi nghe giẳng lâu ngày, quý vị tự thầm nhận, thầm nhận 
là tự ngộ một cách nhẹ nhàng, nhận ra nơi mình có hòn ngọc 
quý hằng phóng quang ra sáu cửa. Khi nhận được như vậy 
tạm gọi là kiến tánh. Kiến tánh là lóe thấy thôi chứ chưa phải 
là hằng sống. Lóe thấy rồi bắt đầu ứng dụng tu hằng nhớ 
chúng ta luôn luôn có hòn ngọc quý: hoặc tu toàn phần hoặc tu 
cục bộ. Vì vậy chúng tôi chủ trương phải học ba năm để quý 
vị nhận ra rồi ứng dụng. 

Khi trước chúng tôi rất lạc quan, chúng tôi tin rằng sau 
khi học ba năm, quý vị đủ lòng tin chúng ta có hòn ngọc quý... 
tin một cách chắn chắn không nghi ngờ. Nhưng đến nay đã 
bảy năm, tám năm qua rồi mà quý vị vẫn chưa đủ lòng tin. 


Điều này làm cho chúng tôi bi quan phần nào. Khi đang học ba 


năm, nếu chúng ta chưa nhận ra tánh bất sanh bất diệt của 
chính mình, chúng ta phải tu bằng cách nào? Chúng tôi chỈ quý 
vị ứng dụng lối tu của Tổ Huệ Khả trong câu chuyện sau đây: 
Tổ Huệ Khả hỏi: 

- Tâm con chẳng an, xin Hòa thượng dạy cho con phương 

pháp an tâm? 

Tổ Đạt Ma bảo: 

- Đem tâm ra đây ta an cho. 

Ngài Huệ Khả xoay lại tìm, tìm một lúc không được. Tổ 

Đạt Ma bảo: 

- Ta đã an tâm cho người rồi. 

Ngay nơi đó Tổ Huệ Khả biết cách an tâm (đây là biết an 

tâm chứ chưa phải ngộ). 

Qua câu chuyện trên chúng ta lầm vọng tưởng là tâm 
của mình. Để giải cái lầm trên, chúng ta phải nhớ các tưởng 
tượng lăng xăng đó là vọng tưởng chớ không phải là tâm. Vì 
vậy đầu tiên chúng tôi chủ trương lối tu biết vọng. Thay vì 
ngày xưa cho đó là tâm, ngày nay chúng ta biết đó là vọng. 
Như vậy chúng ta đã tỉnh đi một chút trong cơn mê. Mê vì cho 
vọng tưởng là tâm, tỉnh vì biết vọng tưởng không phải là tâm 
mình. 

Tại sao chúng ta quả quyết như vậy? Vì chúng tôi thấy 
rõ sáu trần mà chúng ta đang chạy theo chỈ là bóng dáng của 
ngoại cảnh. Thí dụ: ban sáng xuống chợ, chúng tôi thấy một 
người ăn mày đáng thương và chú ý đến họ. Chiều về khi 
ngồi chơi, bỗng nhiên chúng tôi nghỉ về họ. Như vậy hình 
ảnh người ăn mày là sẵn nơi mình hay từ đâu đến? Đó là cái 


bóng của bên ngoài hồi sáng. Duyên theo cái bóng ấy, chúng ta 
suy nghĩ những gì chúng ta đã nghe, thấy là suy nghĩ theo bóng 
dáng ở ngoài, nó đâu phải là mình, cho đó là tâm mình thì lầm 
lẫn, tất cả chúng ta lâu nay đều lầm lẫn như vậy. 

Chúng ta phải nhớ những suy nghĩ duyên theo bóng dáng 
sáu trần là vọng, vừa dấy niệm suy nghĩ liền biết đó là vọng. 
Biết như vậy vừa tránh khỏi lầm, vừa dừng được vọng, tỨc 
là dừng động. Động đã dừng gọi là tịnh, là định. 

Đường lối tu như vậy rất là giản dị, không có nhiều 
phiền phức. Đó là đường lối của Tổ Sư để ứng dụng cho 
người chưa ngỘ. 

Khi chúng ta biết vọng quá mạnh chạy theo lung tung, 
kéo lôi mình không dừng, chúng ta phải làm sao đây? Thí dụ: 
Chúng ta có một ít tiền để dành làm một việc mà chúng ta 
quên không nhớ cất ở đâu? Chúng ta tìm mãi chưa ra, đến khi 
ngồi thiền cứ nhớ không biết tiền đó cất ở đâu. Chính khi nhớ 
đó, biết là vọng mà dừng không được, vì vọng quá mạnh kéo 
mình hoài, để dừng được vọng này, chúng ta phẩi áp dụng lối 
tu mạnh hơn là: Tìm vọng tức là tìm xem vọng này phát xuất 
từ chỖ nào. Khi cái suy nghĩ vọng tưởng quá lăng xăng, chúng 
ta phải tìm xem chúng xuất phát từ đâu, tìm một lúc mới thấy 
chúng không có cội rễ và chúng lặn mất đi. Đây cũng là 
trường hợp của Tổ Huệ Khả đi tìm tâm mình, khi tìm lại thấy 
nó không có, gọi đó là AN TÂM. Chúng tôi đã ứng dụng theo 
phương pháp an tâm của Tổ Huệ Khả ngay từ buổi đầu. Hai 
lối tu BIẾT VỌNG và TÌM VỌNG được ứng dụng hổ tương 


cho nhau trong lúc chúng ta ngồi thiền. Đây cũng là lối tu cục 


bộ xoay trở lại tánh biết của ý. Sự diễn tiến của lối tu này 
được cụ thể hóa bằng mười bức họa chăn trâu. Vì thế lối tu 
này cũng gỌI là chăn trâu. 

Ngoài giờ ngồi thiền chúng ta phải tu như thế nào? 
Chúng ta phải Ứng dụng tinh thần Bát Nhã trong hai pháp 
quán: một là "quán thân ngũ uẩn không thiệt", hai là "quán sáu 
trần không thiệt". Tất cả trần cảnh đều là tướng duyên hợp 
"huyễn hóa", thân này cũng là duyên hợp huyễn. Chúng ta 
phải hằng quán như thế, thấy các pháp như huyễn để phá tan 
những chấp về thân (ngũ uẩn), tâm và cảnh giới. 

Pháp tu quán như huyễn đều được dạy trong các kinh 
điển Đại thừa. Càng học kinh chúng ta càng thấy rõ ý nghĩa tu 
như vậy. Trong kinh Phật dạy các Bồ tát đem thân như huyễn 
cứu độ hữu tình như huyễn... Vì sao Phật dạy như vậy? Bởi 
vì chúng ta nhận xét: "NhữỮng gì do duyên hợp đều như 
huyễn", những hiểu biết của ta và những lời Phật dạy đều rất 
phù hợp, và có thể Ứng dụng ngay trong cuộc sống. Càng đọc 
kinh, càng sáng tỔ việc tu. Vì vậy, chúng tôi chủ trương 
đường lối tu ở đây là: "THIỀN GIÁO ĐỒNG HÀNH". Giáo là 
kinh, Thiền là Ứng dụng tu thiền, hai việc đồng hành, tức là 
học kinh để chúng ta biết rõ đường lối tu thiền, để sáng tỎ ý 
KINH, THIỀN và GIÁO hổ tương cho nhau là như vậy. 

Trong phần thực hành, chúng ta phải biết ứng dụng linh 
động ba pháp tu: "BIẾT VỌNG, TÌM VỌNG và QUÁN CÁC 
PHÁP NHƯ HUYỄN". Khi ngồi thiền chúng ta dùng phương 
pháp nhẹ là biết vọng tưởng thường xuyên, phương pháp 
mạnh hơn là tìm vọng, xem nó xuất phát ở đâu. Dùng lối tu 


biết vọng lâu ngày, nhất là lúc nhập thất đôi ba tháng, do tu 
chăm quá chúng ta bị đau đầu, mặt mày buồn hiu, tánh tình dễ 
cau có, nhìn qua là biết ngay người này đang cố gắng thái quá 
trong khi tu Biết Vọng. Đến giai đoạn này, chúng ta phải biết 
chuyển qua pháp Quán thân như huyễn, cảnh như huyễn, nhìn 
trời mây nước đều là huyễn, sẽ thấy nhẹ nhàng thoải mái. Do 
nhìn ra ngoài biết các pháp như huyễn hóa, chúng ta bớt cỐ 
gắng kềm chúng, đi, đứng, nằm, ngồi lúc nào cũng biết các 
pháp như huyễn, tâm trí chúng ta sẽ được thẳnh thơi. 

Nhìn ra ngoài cảnh biết như huyễn, đến một lúc tâm bắt 
đầu loạn, bị ngoại cảnh lôi cuốn, chúng ta xoay vào bên trong, 
để biết là vọng, tâm sẽ an ổn trở lại. Ứng dụng linh động biết 
các pháp như huyễn, tu như vậy sẽ không bệnh hoạn, buồn 
bực và cáu kỉnh nữa. Đó là kinh nghiệm của chúng tôi đã thấy 
rõ trong khi tu hành. 

Đối với người sơ cơ chưa nhận ra ông chủ, chúng ta 
ứng dụng tĩnh thần Bát Nhã vào việc tu. Vì vậy, phần mở đầu 
chúng tôi dạy kinh Bát Nhã làm cửa vào Thiền. Dùng trí huệ 
ấy mãi đến bao giờ khi nghe kinh Phật dạy, hoặc học sử các 
thiền sư, chúng ta tin chắc rằng nơi mình có hòn ngọc quý, 
không còn nghi ngờ. Sau khi nhận ra ông chủ rồi, từ đó về 
sau, chúng ta sẽ tu toàn phần hoặc tu cục bộ. 

Theo tinh thần Bát Nhã, Phật dạy chúng ta phá tất cả 
chấp về thân và tâm... mà chưa nhận ra cái chân thật. Đó gọi 
là tỉnh thần Giá Thuyên, một danh từ chuyên môn trong nhà 
Phật. Giá là ngăn, thuyên là nói, tức là dạy cách ngăn không 
cho chấp truớc. Danh tỪ hiện nay gọi là phủ định, nghĩa là 


dẹp hết không cho chúng ta chấp trước. Dùng lối tu toàn phần 
hay cục bộ là theo tinh thần Biểu Thuyên, tức là rõ ràng hay 
cũng gọi là khẳng định, nghĩa là chỉ thẳng nơi mình có ông 
chủ và quyết định rằng ông chủ đó là mình, không còn nghi 
ngờ. 

Phần tu phá chấp trước thuộc hệ thống các kinh Bát 
Nhã. Phần tu chỉ thẳng cái chân thật nơi mình thuộc về hệ các 
bộ kinh Lăng Nghiêm, Pháp Hoa, Hoa Nghiêm... Nhận theo 
các lỐi tu giáo lý đức Phật được chia thành thời Bát Nhã gọi là 
Trung kỳ Phật giáo, thời Pháp Hoa, Hoa Nghiêm gọi là Hậu kỳ 
Phật giáo. 

Nhân đây chúng tôi thấy rõ Thiền và Giáo không phải 
hai. Bên Kinh nói rộng, bên Thiền chỉ tắt, nên thấy đường lối 
có khác. Bởi chỈ tắt nên quá cô động, vì nói rộng nên rất thênh 
thang, chúng ta phải học năm này qua năm khác. Nhưng thật 
ra cái thênh thang của Giáo, các ngài bên Thiền cô động trong 
một câu hay hai câu. Nếu một hai câu nhận ra thì biết rõ cái 
thênh thang này mà biết luôn cái cô động kia. Hai bên Thiền và 
Giáo hổ tương nhau. 

Chúng tôi xin nhắc lại một lần nữa nơi thiền viện chúng 
tôi áp dụng tu thiền hai lối: một là lối tu Biết Vọng, hai là Tìm 
Vọng, đồng thời quán các pháp như huyễn, lối tu này của 
ngƯời sơ cơ chưa ngỘ. Còn tu toàn phần hay cục bộ của 
người đã nhận ra ông chủ hay hòn ngọc quý hằng phóng 
quang ra sáu cửa, người này phải đủ lòng tin vững chắc, 
không lay chuyển, như vậy đường lối tu của thiền viện đã rõ 
ràng, y cứ theo kinh điển làm bằng chứng, không phải do ý 


thức mình đặt suông ra. 

Chúng tôi nhận thấy một cách chắc chắn không nghi 
ngờ. Tất cả quý vị cũng như chúng tôi đều có sẵn hòn ngọc 
quý hằng phóng quang ra sáu cửa. Nhận ra điều này, vì nhiệt 
tình của chúng tôi nói lên quá sớm, nên thiếu kinh nghiệm chín 
chắn. Nhờ một thời gian dài tịnh dưỡng, chúng tôi có đủ thì 
giờ ngồi lại để chiêm nghiệm chín chắn hơn và Ứng dụng rõ 
ràng điều đó. Vì vậy, chúng tôi cảm thấy vui, vui vì có hòn 
ngọc quý mà mình dùng được nên trở thành giàu có. Chúng tôi 
giàu có và tin rằng mọi người cũng đều giàu có như vậy, nên 
năm nay tôi lạc quan và muốn nói với quý vị rất nhiều. 

Để kết thúc, không øì hơn, chúng tôi xin chúc tất cả quý 
vị Tăng Ni và Phật tỬ sang năm mới sẽ thành người cự phách, 
là con của ông trưởng giả, là người có hòn ngọc quý vô giá, 
mà cũng là người nhận ra kho báu nhà mình, để từ đây về sau 
khối lang thang vất vả nữa. 

NAM MÔ BỒN SU THÍCH CA MÂU NI PHẬT. 
NIỀM VUI ĐẦU XUÂW tài thuyết giảng 
Thích Thanh Từ Thiền sƯ: 
Chơn Không Thiên thất : 


Montréal, Québec 
Giáp Tuất 2538 (1994) Phật lịch : 


